Giáo Phận Vinh 
Ban Thánh Nhạc 


Xã Đoài, ngày 28 tháng 11 năm 2017 

THÔNG BÁO 

V/VĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CA ĐOÀN 


Kính gửi: Quý cha Quản Hạt, quý cha Đặc trách Thánh Nhạc các giáo hạt, quý 
cha quản xứ, quý ca trưởng, ca đoàn trưởng và đại biểu các cộng đoàn Dòng tu, Đại 
Chủng Viện và các giáo xứ. 

Như dự kiến đã thông báo, Đại hội Đại biểu Ca đoàn sẽ tổ chức vào ngày 
22/8/2017, nhưng vì một số lý do về địa điểm và thời gian không thuận lợi, nên Đại 
Hội sẽ được tổ chức vào ngày 13/12/2017 tại nhà thờ Giáo xứ cầu Rầm (Tp. Vinh). 

Ban Thánh Nhạc trân trọng gửi thông báo này như là lòi mời tới quý đại biểu về 
tham dự Đại Hội. Thành phần tham dự: Quý cha Đặc trách Thánh Nhạc các giáo hạt, 
quý Thầy, quý Xơ Phụ trách thánh nhạc, Đại Chủng Viện và các Dòng tu. Quý Anh 
chị em ca trưởng (Ca đoàn trưởng) và đại biểu ca viên của mỗi giáo xứ (số lượng mỗi 
giáo xứ, mỗi dòng tu là 3 tham dự viên). 

> 7hl5 - 8h45 : Tiếp đón các đại biểu; 

> 9h: Khai mạc Đại hội; 

> 1 lh30 : Cơm trưa; 

> 12h30 - 13h30 : Giao lưu Ca nhạc; 

> 13h45’-14hl5’: Tổng kết; 

> 14hl5 - 14h45’: Tập hát Cộng đồng; 

> 14h45’: Thánh lễ Be mạc. 

Vậy kính mong quý cha Quản hạt, quý cha phổ biến thông báo đến các ca đoàn để 
các tham dự viên các giáo xứ về tham dự Đại hội đầy đủ. 

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria Trinh Vương, nguyện xin Chúa ban cho Quý 
cha, Quý Anh chị em các ca đoàn sức khỏe và bình an, thánh thiện và lòng nhiệt 
thành phụng sự Chúa và tha nhân trong lòi ca tiếng hát. 


Chấp thuận của Đức Giám Mục 




TM. Ban Thánh Nhạc 










